TS, TRẦN THỊ MAI 


Kỹ thuật bảo quản: 
MANMN 


TAM ĐA 


®© NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 


TS. TRẦN THỊ MAI 
vụ 5 Z 


Kỹ thuột bảo quản 


Mận Tam Hoa 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
TP. HỒ CHÍ MINH - 2001 


I.._ BẢO QUẦN MẬN TAM HOA VÀ TÂM QUAN 
TRỌNG 


Mận (Prunus saÌiccø) thuộc họ Hoa Hồng 
(Rosaceae), tiếng Anh gọi là Plum, tiếng Pháp gọi là 
Prunier. Là cây nguồn gốc ôn đới, nhưng có nhiều giống 
thích nghi và phát triển được ở những vùng có khí hậu 
nhiệt đới gió mùa và có một mùa lạnh. 


Tổng sản lượng mận trên thế giới ước khoảng 4 - 5 
triệu tấn, là thứ quả đễ trao đổi rộng rãi trên thị trường 
thế giới, nhất là mận khô. Mận châu Âu được trồng 
nhiều hơn mận Trung Quốc, và các nơi trồng nhiều mận 
như Nam Tư, Rumani, Cộng hòa Liên bang Đức, Mỹ... 
Mận có giá trị dinh dưỡng khá, ăn đễ tiêu, nhuận 
trường (đặc biệt là mận khô) và có thể làm mứt, xirô, 
TƯỢU... 


Theo Guierơ, mận chứa 82% nước, 8 - 10% đường 
bột, 1,ð% axit. Nhưvậy, mận là loại quả chua, hơi ít 
đường. Vitamin A chỉ thua có mơ, bí đỏ, và hơn nhiều 
quả khác. Chất khoáng ở trong mận khá giàu, chiếm 
0,6% bao gồm Fe, Ca, Mg, K, Mn... 


Việt Nam chủ yếu có 4 loại mận, đó là: 

w Mận chua: Được trồng từ lâu ở các vùng đồng 
bằng, quả chín màu vàng hoặc đỏ, ra hoa vào 
tháng giêng, chín vào tháng 5, 6. Quả chua CÓ VỊ 
chát. 

" Mận thép: Ra hoa tháng 12, chín vào tháng 5 
quả màu vàng thịt giòn, hạt nhỏ, ăn không chua 
gắt. 


“  Mận hậu: Được trồng nhiều ở Hà Giang, Lào Cai, 
quả chín màu xanh vàng, ăn giòn, ít chua. 


"  Mận Tam hoa: Được nhập vào nước ta từ Trung 
Quốc, quả to (25 - 30 g), ruột đỏ thắm, ăn ngon. 
Giống mận này chỉ trồng ở các tỉnh vùng cao, 
mùa đông, nhiệt độ thấp. 


Bảng 1: Đặc điểm kỹ thuật của một số giống 
mận ở Việt Nam và trên thế giới | 


_ Chỉ tiêu 


Khối lượng quả (g) 
Tỷ lệ hạt (%) 

Đường kính quả (mm) 
Độ khô (%) 

Độ axit (%) 


Cũng như các loại quả tươi khác, mận là loại quả 
có hàm lượng nước lớn, nhiều chất dinh dưỡng và rất 
kém bền vững nên dễ bị hư hỏng. Nếu không chú ý khi 
thu hoạch, bảo quản, lưu thông phân phối thì chúng sẽ 
nhanh chóng bị hư thối và tỷ lệ tổn thất lớn.. 


"Theo những số liệu đánh giá, tổn thất và sản 
lượng quả các nước đang phát triến lên tới 30 - 40%, 
nghĩa là tổng sản lượng quả giảm đi 1⁄3 - 1⁄4. Vì vậy 
phải có những biện pháp đúng trong các khâu sau thu 
- hoạch thì:sẽ làm giảm sự hao hụt, tránh được sự hư hao 
về kinh tế đem lại lợi ích cho người sản xuất cũng như 


Dị 


người tiêu dùng. 

Sự áp dụng những công nghệ bảo quản tiên tiến ở 
một số nước trên thế giới đã làm giảm tỷ lệ tổn thất và 
nâng cao hiệu quả của các sản phẩm tạo ra. Còn ở Việt 
Nam vấn đề bảo quản quả mận nói riêng hay các loại 
quả nói chung còn chưa phổ biến. Các phương pháp bảo 
quản chủ yếu là phương pháp bảo quản truyền thống, 
đơn giản, nên hiệu quả bảo quản không cao và gây ra 
những hiện tượng mất cân bằng, lúc giữa vụ thì thừa 
mứa đổ đi, lúc cuối vụ thì đất đỏ. Điều này ảnh hưởng 
đến nền sản xuất, không kích thích sản xuất phát triển. 


II. CÁC QUÁ TRÌNH XÂY RA KHI BẢO QUẢN 
MẬN 
"Những biến đổi về vật lý, sinh lý và sinh hóa xảy 
ra trong quá trình bảo quản mận liên quan chặt chẽ và 
phụ thuộc vào tính chất tự nhiên của quả ở giống, loại, 
điều kiện gieo trồng và chăm sóc, độ già chín khi thu 
hái, kỹ thuật thu hái vận chuyển và những yếu tố kỹ 
thuật trong quá trình bảo quản. | 
Trong quá trình bảo quản sự bay hơi nước hay sự 
giảm khối lượng tự nhiên làm quả bị giảm chỉ tiêu cảm 
quan, quả nhăn nheo, mất độ bóng và giảm trọng lượng. 
Các hiện tượng này không thể tránh khỏi trong bất cứ 
điểu kiện bảo quản nào, chỉ khống chế các điều kiện để 
cho tỷ lệ tổn thất là tối thiểu. 
1. Các quá trình vật lý ˆ 


Sự giảm khối lượng tự nhiên của mận trong quá 
trình bảo quản phụ thuộc vào trạng thái sinh lý, thời 


5 


điểm thu hái, kỹ thuật thu hái và điều kiện bảo quản. 
Mận còn lớp phấn trắng bên ngoài sẽ bảo quản tốt hơn 
và dễ hơn so với mận bị mất lớp phấn trắng. Lớp phấn 
trắng có tác dụng không những làm giảm sự bay hơi 
nước của quả mận, tránh hư hao trọng lượng, giảm độ 
căng bóng mà còn làm giảm sự vận chuyển oxy, giảm hô 
hấp của quả và kéo dài thời gian bảo quản. 


Mận thu hái còn non khi bảo quản sẽ chóng héo, 
mất độ tươi, độ căng bóng bởi vì các phần tử keo trong 
chất nguyên sinh và trong không bào có khả năng giữ 
nước yếu nên tốc độ bay hơi nước rất lớn. Tốc độ bay hơi 
nước của quả mận hái non gấp 2, 3 lần so với quả mận 
hái đúng độ chín kỹ thuật. Smith (1975) đã xác định 
được phần trăm lượng nước bay hơi troạg 1 ngày ở áp 
suất 1 mbar của loại mận hái đúng độ chín kỹ thuật là 
0,1%, còn ở loại mận hái non là 0,2%. 


Những quả bị sâu, bị sứt, bị bầm đen do va đập 
cũng làm tăng cường sự mất nước. Diện tích thương tật 
tăng gấp đôi thì sự mất nước tăng lên gấp hơn 2 lần. 

Tốc đâ bay hơi nước trong quá trình bảo quản khác 
nhau. Ở giai đoạn đầu (ngay sau khi thu hái) mất nước 
rất nhanh, ở giai đoạn giữa giảm đi và cuối cùng lại 
tăng lên mãnh liệt. 

Bảo quản lạnh mận ở nhiệt độ 0 - 1,7°C, độ ẩm 85 
- 90% trong 4 tuần tổn hao do bay hơi nước khoảng 5,2 - 
9,6% (Shiro 1975). 


Trong thực tế để làm giảm sự giảm khối lượng tự 
nhiên của mận thường áp dụng các biện pháp hạ thấp 


6 


nhiệt độ, tăng độ ẩm và dùng bao bì thích hợp. Dùng 
bao bì thích hợp LDPE có độ thoáng khí 1% làm giảm 
sự tổn hao do bay hơi nước 3 lần so với mẫu đối chứng 
sau 16 ngày bảo quản mận ở nhiệt độ thường (Trần Thị 
Mai 1999). 


Trong quá trình bảo quản mận ở nhiệt độ thường 
cũng như nhiệt độ lạnh có xảy ra sự sinh nhiệt. Sự sinh 
nhiệt trong quá trình bảo quản mận là một bất lợi bởi 
vì tất cả nhiệt sinh ra khi bảo quản là do quá trình hô 
hấp. Ở nhiệt độ cao, độ ẩm thích hợp thì sự phát triển 
của vi khuẩn, nấm mốc càng mạnh và lượng nhiệt sinh 
ra càng nhiều và tăng quá trình hô hấp, kết quả là làm 
cho mận dễ bị hỏng, nên khi bảo quản mận phải chú ý 
đến độ thông thoáng để tránh hiện tượng tăng nhiệt 
của khối quả. 

2. Quá trình sinh lý, sinh hóa 

2.1. Quá trình hô hấp 


Hô hấp là một quá trình mà các chất hữu cơ dự trữ 
có trong mận được phân giải đến sản phẩm cuối cùng là 
CO; và HO, đồng thời giải phóng năng lượng. Năng 
lượng hô hấp được giải phóng đưới đạng nhiệt làm nóng 
khối mận. Cường độ hô hấp càng tăng lên trong quá 
trình bảo quản, càng làm khối mận chóng hỏng. 


Vì vậy một trong những mục đích của quá trình 
bảo quản là phải hạn chế hô hấp. Các biện pháp làm 
giảm cường độ hô hấp sẽ hạn chế được sự giảm khối 
lượng tự nhiên, giảm sự tạo nhiệt, giảm sự phát triển 
của vi sinh vật, giảm tổn thất và kéo đài thời gian bảo 


7 


quản. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với tuổi thọ chất 
lượng trong bảo quản. Cường độ hô hấp cao thường rút 
ngắn tuổi thọ chất lượng quả bảo quản. 

Cúc yếu tố ảnh hưởng đến cường độ hô hấp: 

* Nhiệt độ: 

Nhiệt độ tăng làm tăng cường độ hô hấp và tăng 
nhu cầu oxy. Trung bình khi tăng nhiệt độ của môi 
trường bảo quản lên 1C thì lượng CO; sinh ra do 1 kg 
quả tươi là khoảng 1 mg trong 1 giờ. 

Theo nghiên cứu của Robinson (1973) cường độ hô 
hấp của mận hái đúng độ chín kỹ thuật ở nhiệt độ œC là 2 
- 8 mg CO,/kg/h, ở 30°C chỉ số này là 80 mg COzkg/h. 

Bảng 2: Kết quả nghiên cứu diễn biến ảnh 
hưởng của nhiệt độ đến cường độ hô hấp 


[Nhiệt độ ŒC | o |4-5| lo |16-16|20-21 |25-27 | 
=—iilễ 
(mg COzkgh) 


Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trong quá trình bảo 
quản cũng làm tăng cường độ hô hấp. 


* Độ chín thu hót: 


Cùng một loại mận, thu hái đúng độ chín kỹ thuật 
sẽ có cường độ hô hấp nhỏ hơn so với mận hái đã chín. 
Ở nhiệt độ 10°C cường độ hô hấp của mận hái đúng độ 
chín là 10 - 12 mg COz⁄kg/h, còn mận đã chín là 45 mg 
COz/kg/h. Cũng tương tự ở 1B°C, các chỉ số này là 
14 mg COz/kg/h và 60 mg CO;/kgíh. 


8 


* Thành phần bhí bảo quản: 


.Giảm hàm lượng oxy, tăng hàm lượng CÔ; trong 
khí quyển bảo quản có tác dụng hạn chế hô hấp. Bảo 
quản mận ở BC trong không khí có hàm lượng CO; (0 - 
5%), oxy (1 - 2%) làm cường độ hô hấp giảm đi 3 lần so 
với bảo quản trong không khí bình thường (Kader 1985). 


Có 2 loại hô hấp: hô hấp hiếu khí (có sự tham gia 
của oxy) và hô hấp yếm khí (không có sự tham gia của 
oxy). Cả 2 quá trình này đều có liên quan đến môi 
trường xung quanh. Mục đích của quá trình bảo quản là 
hạn chế quá trình hô hấp hiếu khí nhưng không để xảy 
ra hô hấp yếm khí. Vì hô hấp yếm khí được coi như là 
một hiện tượng bệnh lý của quả tươi. 


2.2. Sự tạo Ethylene 


Ethylene là một hormone của sự chín. Sự tạo 
thành ethylene trong quá trình bảo quản là yếu tố bất 
lợi, làm giảm tuổi thọ bảo quản của quả ngay cả khi ở 
nhiệt độ an toàn nhất. 


Sự tăng hàm lượng ethylene trong khối quả sẽ làm 
tăng cường độ hô hấp. Người ta thấy rằng sự tăng cường 
độ CO; trùng với sự tăng ethylene, ethylene bắt đầu 
xuất hiện khi có mặt CO;. Sáu ngày sau khi thu hái 
cường độ hô hấp đạt cực đại ở mẫu đối chứng (34 mì 
CO,z/kg/h) thì cũng ở thời gian này sự tạo ethylene cũng 
đạt cực đại 86 m] C;H„/kg/h. 

Ở mận vai trò của ethylene đường như là chất xúc 


tác tạo sắc tố màu tổng hợp làm mất cloruafñl và gắn 
liền với sự tạo thành chất thơm. 


Trong quá trình bảo quản phải khống chế sự tổng 
hợp ethylene để làm chậm sự chín kéo dài thời gian bảo 
quản. Nhưng trong giai đoạn phân phối và buôn bán tới 
tay người tiêu dùng thì vai trò của ethylene lại ngược 
lại, cần phải có sự tạo ethylene để tạo sắc tố màu, và 
tạo chất thơm hương vị đặc trưng cho quả mận. 


Dùng I-methylcyclopropene (IMCP) có tác dụng 
kìm hãm sự chín, ức chế cường độ hô hấp trong bảo 
quản mận. Trong điều kiện bảo quản ở 20°C, mẫu đối 
chứng không xử lý với IMCP hàm lượng ethylene đã đạt 
cực đại 86 mÌ C;H¿kg/h và cường độ hô hấp 34 ml 
_ CO,/kg/h sau 6 ngày bảo quản, mẫu có xử lý với IMCP 
thì sau 13 ngày hàm lượng ethylene chỉ là 47 mì 
C;H/kg⁄h và cường độ hô hấp là 17 ml COz/kg/h (Abdi 
1998). Biện pháp làm giảm sự tạo ethylene là bảo quản 
ở nhiệt độ thấp, thay đổi thành phần không khí bảo 
quản giảm hàm lượng oxy < 8% tăng hàm lượng CO; > 
2% và dùng chất hấp phụ ethylene. 


II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH 
BẢO QUẢN MẬN 


1. Độ chín thu hái 


Cũng như một số các loại quả khác, trong công tác 
bảo quản, tiêu thụ phân phối lưu thông, ngày thu hoạch 
là nhân tố quan trọng nhất để xác định sự chấp nhận 
của người tiêu dùng, bởi vì chất lượng sẽ giảm xuống 
nếu ta thu hoạch quá sớm hay quá muộn. Mận hái ở độ 
chín xanh tạo sản phẩm tốt về khả năng bảo quản và 
dễ vận chuyển, nhưng sản lượng có thể bị ảnh hưởng và 


10 


mùi vị kém, quả thu hoạch quá muộn chín nhanh và có 
thể bị hỏng trước khi đem bán. Như vậy để đảm bảo 
chất lượng mận tối ưu cho bảo quản, tiêu dùng là cho 
phép trạng thái chín để xác định hái. 


Một số thông số được sử dụng để đánh giá độ chín 
của mận như: thay đổi màu ở bề mặt quả, cấu trúc thịt 
quả, khả năng thấm màng vỏ quả, nồng độ chất rắn hòa 
tan, chất thơm bay hơi, tổng hợp ethylene, sự tạo CO¿ 
và sự thay đổi cấu trúc protein của quả mận. 


Tất cả các nghiên cứu đều chứng minh rằng không 
có chỉ số nhất định nào để xác định độ chín thu hái của 
các loại mận. Theo Crisosto 1994, kích thước và độ cứng 
của quả là chỉ tiêu xác định độ chín của quả để thu hái 
thích hợp, nhưng Dirimex và Schamp (1989) lại cho 
rằng là chỉ số SSC (chất rắn hòa tan) và chỉ số axit 

(TA). 


Đplers và Brady lại chứng minh rằng sự tạo thành 
ethylene, mức độ sản sinh CO; và các chất thơm bay hơi 
đóng vai trò chính trong xác định ngày thu hái của mận 
Gulfruby và mận Beauty. Còn Dilley và cộng sự (1993) 
thì lại xác định ngày thu hái qua sự thay đổi cấu trúc 
protein của mận qua quá trình trưởng thành: Nghiên 
cứu bảo quản mận 10 ngày ở nhiệt độ 0,B°C sau đó tiếp 
18 ngày ở nhiệt độ 7,2°C và 14 ngày ở nhiệt độ 10°C 
M.A. Taylo và cộng sự đã chứng minh được ảnh hưởng 
của sự chín đến chất lượng mận khi bảo quản lạnh, làm 
ảnh hưởng đến sự hình thành liên kết pectin - protein 
cũng như liên kết với pectin của thành vỏ quả. Jobly và 
MecGlasson (199B) cho thấy rằng thời điểm thu hái thích 


11 


hợp nhất là điểm ở khoảng giữa khi quả bắt đầu chín và 
điểm chín đột biến. 

Khi nghiên cứu về ảnh hưởng của độ chín khi thu 
hái đến quá trình bảo quản, Abdi. N và Holford P đã 
chứng minh rằng bảo quản mận ở nhiệt độ lạnh thường 
gặp 2 loại tổn thương, tốn thương bên trong (1B) và tốn 
thương gel (GB), xảy ra ở bên trong thịt quả. Tổn 
thương bên trong xảy ra tác động trực tiếp đến biểu bì, 
và biểu hiện như sự nâu hóa của tế bào dưới tác dụng 
của enzyme oxydaza, oxy hóa các hợp chất polyme và 
tananh. Tổn thương gel xuất hiện ngay sau khi có tổn 
thương bên trong và dẫn đến xuất hiện sự gelatin của 
thịt quả, làm thay đổi độ hấp thu của màng tế bào. Sự 
rối loạn này làm giảm chất lượng và khả năng bảo quản 
quả. | 

Theo Michell (1974), ở nhiệt độ bảo quản thấp hơn 
10°C sẽ hạn chế tổn thương bên trong và tổn thương 
gel. Nhưng ở nhiệt độ 2 - 5°C, tổn thương gel sẽ xuất 
hiện nhiều hơn so với nhiệt độ ở 0°C. Theo các tác giả 
này sự tổn thương có thể giảm đi nếu mận được thu bái 
sớm hơn và vì ở trạng thái này hàm lượng pectin hòa 
tan ở khoảng giữa thành các cellulose của tế bào quả 
mân ít hơn. 


9. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm 

Nhiệt độ là yếu tố chủ yếu của môi trường ảnh 
hưởng quyết định nhất đến quá trình bảo quản. Tăng 
nhiệt độ sẽ làm tăng cường độ phản ứng của các quá 
trình cơ bản trong trao đối chất, tăng cường độ hô hấp, 
tăng sự tạo thành ethylene. Để bảo quản quả được lâu 


12 


cần hạ thấp nhiệt độ bảo quản (nhưng không dưới điểm 
đóng băng), để không gây ra các tác động cơ học phá 
hủy tế bào do tinh thể nước. 


Theo Michell (1974), nhiệt độ thích hợp bảo quản 
mậân là 0 - 1°C. Ở nhiệt độ bảo quản thấp hơn 10C sẽ 
hạn chế tổn thương bên trong và tổn thương gel, nhưng 
ở nhiệt độ 2 - 6°C tổn thương gel sẽ xuất hiện nhiều hơn 
so với nhiệt độ ở 0°C. 


___ Cần phải đảm bảo sự ổn định của nhiệt độ trong 
quá trình bảo quản. Sự tăng, giảm nhiệt độ đột ngột sẽ 
làm thay đổi cường độ hô hấp đột ngột gây ra các hiện 
tượng bệnh lý cho quả. 


Độ ẩm tương đối của không khí trong phòng bảo 
quản có ảnh hưởng lớn đến sự bốc hơi nước của quả. Độ 
ẩm thấp làm tăng sự bay hơi nước, làm giảm khối lượng 
tự nhiên, héo bề mặt quả và bên trong quả sinh ra hiện 
tượng co nguyên sinh dẫn đến sự rối loạn trao đổi chất 
và làm mất khả năng bảo quản. Độ ẩm của không khí 
cần phải duy trì tối ưu để vừa chống bốc hơi nước vừa 
hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật gây thối hỏng. 


TƯ. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ĐỂ BẢO QUẦN 


TV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ĐỂ BẢO QUẢN 
MẬN | 
1. Phương pháp xử lý nhiệt 
Mục đích của phương pháp này nhằm diệt côn 
trùng, khử trùng, làm chậm quá trình chín của quả, ức 
chế quá trình hô hấp, tăng cường khả năng chống bệnh 
và kéo đài thời gian bảo quản quả. 


13 


Với khoảng thời gian xử lý dài, ở nhiệt độ cao trên 
8B°C có nhiều quan điểm giải thích bản chất của quá trình 
xử lý nhiệt. Theo Klein (1998); Alta (1992) xử lý nhiệt tác 
động đến hormone và ethylene làm chín. Nhiệt độ từ 3ð - 
88°C có thể gây ACC (aminocyclopropan carboxylic axit) 
nội sinh tích lũy trong các tế bào quả đông thời với quá 
trình giảm tổng hợp ethylene với nhiệt. 

Luric và Klein (1992) chứng minh rằng ACC tổng 
hợp nhạy cảm ít hơn so với ACC oxydaza, sẽ kiểm chế 
sự hình thành ethylene. Theo các nghiên cứu cả mRNA 
và protein của ACC oxydaza trong quả mận tích lũy 
trong quá trình sẽ khôi phục sau khi xử lý nhiệt ở 38°C. 
Đặc biệt mRNA có liên quan đến quá trình chín của quả 
sẽ biến mất khi xử lý nhiệt ở 38°C và lại tái xuất hiện 
khi nguội dân và tổng hợp licopen, quá trình này bao 
gồm cả ACC oxydaza, polygalacturonaza. Trong quá trình 
xử lý nhiệt không chỉ quá trình sản xuất ethylene nội 
sinh bị hạn chế mà cả quả cũng không có phản ứng với 
ethylene ngoại sinh (Seymour và cộng sự 1987). Điều này 
cho thấy sự mất hoặc ngưng hoạt động của ethylene, hoặc 
sự mất khả năng đánh tín hiệu cho một loạt các động 
thái dẫn đến sự chín: Chưa có thông tin chính thức nào 
về phản ứng của ethylene đối với xử lý nhiệt nhưng 
người ta đã chứng minh được rằng gel chín trong một số 
quả bị ức chế khi ở nhiệt độ cao. 

Theo Biggs, Luric và cộng sự (1988, 1994) bản chất 
của quá trình xử lý nhiệt là do ảnh hưởng của nhiệt độ 
cao gây ra sự thay đổi hoạt động của gel. Trước hết là 
sự tích lũy protein biến tính do nóng trong quá trình xử 
lý nhiệt và sự có mặt của chúng trong bảo quản lạnh có 


14 


thể làm quả có hiệu quả bảo vệ. Thứ 2 là các quá trình 
cần đến sinh tổng hợp protein trong quả như sản xuất 
ethylene đầu bị cản trở bởi nhiệt độ cao. 


Có nhiều tác giả nghiên cứu tác dụng của phương 
pháp xử lý nhiệt với tăng cường độ cứng của quả, làm 
giảm tổn thương của quả khi bảo quản nhiệt độ lạnh và 
nhiệt độ thường. 


Người ta thấy mận, lê, đào mềm chậm hơn nếu 
liên tục ở nhiệt độ khoảng 30 - 40°C so với nhiệt độ 
20°C. Táo sau khi xử lý nhiệt có độ giòn tăng lên. 
Nghiên cứu thành tế bào quả, Conway thấy rằng khi xử 
lý nhiệt, lượng pectin tan ít hơn và lượng pectin không 
tan nhiều hơn, mặt khác lại có nhiều ion Ca ở trong 
thành tế bào quả hơn. Vì đây là kết quả của quá trình 
hoạt động của pectin nên tạo ra nhiều cơ hội cho canxi 
liên kết. Theo Klein và cộng sự, sự giảm tỷ lệ mềm của 
quả khi xử lý nhiệt có thể là do sự ức chế quá trình tổng 
hợp của enzyme hydroza trong thành tế bào như enzyme 
polygalacturonaza và galactosicaza. 


Giải thích về sự tốn thương khi bảo quản lạnh của 
quả qua xử lý nhiệt. Salveit và Witaker đã chứng minh 
rằng hợp chất lipit của màng tế bào của quả xử lý có 
chứa nhiều photpholipit và axit béo hơn so với quả 
không xử lý nhiệt, mặt khác lại có nhiều nước ở màng 
hơn nên khả năng rạn vỡ của các tế bào quả thấp hơn.. 
Còn Bramlaye và Meir 1990 chứng minh rằng ở nhiệt 
độ cao ức chế sự tích trữ œ - farnensen (một hợp chất 
trong quả táo) và làm giảm một cách thường xuyên 
những sản phẩm oxy hóa nên tránh được những rối loạn 


15 


ginh lý trong quả táo khi bảo quản ở nhiệt độ lạnh. 


Theo đõi sự thay đổi sinh lý của quả sau khi xử lý 
nhiệt, Lurie và Klein (1990 - 1991) đã chứng minh rằng 
khi bắt đầu xử lý nhiệt thì cường độ hô hấp của quả 
tăng lên, nhưng nếu kéo dài thời gian thì cường độ hô 
hấp giảm xuống. Vì vậy phải có phương pháp xử lý thích 
hợp, hoặc xử lý nhiệt độ thấp thời gian kéo dài, hoặc xử 
lý nhiệt độ cao, thời gian ngắn hơn để điều chỉnh tốc độ 
hô hấp cho thích hợp kéo dài thời gian bảo quản quả. 


Phương pháp xử lý nhiệt có thể thực hiện bằng các 
cách khác nhau như ngâm trong nước nóng, đặt ở buồng 
khí nóng, hay xông hơi nóng. 


Thông thường xử lý ở nhiệt độ cao 47 - 52°C trong 
thời gian 5 - 10 phút hoặc 3ð - 38°C trong 4 - 48 giờ. 


2. Phương pháp xử lý bằng hóa chất 


Dùng các chất hóa học cho phép để tiêu diệt, ức 
chế sự phát triển của vì sinh vật, côn trùng gây hư hỏng 
sản phẩm, ức chế các quá trình sinh lý bất lợi và ngăn 
cản quá trình oxy hóa, hạn chế quá trình hô hấp và kéo 
đài thời gian bảo quản quả. 

Nghiên cứu về mận, Nasser Abdi, Wiliam B và các 
cộng sự cho rằng những biểu hiện của hô hấp không đột 
biến của quả mận là kết quả của khả năng suy yếu của 
quả trong việc biến đổi ACC (aminocyelopropan - 
cacboxylic axit) thành ethylene. Còn Lau, Pilley (1986) 
lại chứng minh rằng không để xảy ra hiện tượng đột 
biến hô hấp trong bảo quản, kéo dài thời gian bảo quản 
mận chính là do tác dụng của các biện pháp xử lý không 


16 


những ức chế quá trình tích:tụ của ACC trong quả mà 
' còn ngăn ngừa sự biến đổi AOC thành ethylene. Để bảo 
quản mận được tốt kìm hãm sự chín, kéo dài thời gian 
bảo quản phải dùng một số chất ức chế sự tạo thành 
ethylene. Sự tạo thành ethylene ngoại lai không những 
không bảo quản được mận mà còn gây ra những lỗ đốm 
trên bề mặt quả. Theo các tác giả này chất bảo quản 
mới (IMCP) (1-methylcyclopropene) với liều lượng 
39 gll]' được dùng để thay thế chất ST5 (Silver 
thiosulphate) để xử lý bảo quản mận tránh ô nhiễm môi 
trường và có hiệu quả bảo quản tốt. 

Bảo quản quả bằng CaCl;; Một trong những 
phương pháp bảo quản quả là bảo quản bằng dung dịch 
CaClạ ở điều kiện thường, chân không và áp suất. 
Christopher MIC Yeu cho rằng CaCl; ở nồng độ 2 - 8% ở 
điều kiện 32 KPa và 115 KPa thì bảo quản quả được tốt. 
Nhưng theo Tirmizi, WII (1981) và MMootoo (1991) 
nghiên cứu bảo quản mơ mận bằng dung dịch CaCl; cần 
phải thận trọng về liều lượng và áp suất để tránh gây 
tổn thương đến quả. 

Cơ chế cơ bản của Ca là làm ảnh hưởng đến sự 
nguyên vẹn của cây trồng thực vật và các sản phẩm cây 
trồng. lon Ca như là chất thông tin nội tế bào quan 
trọng của cây, tham gia vào các quá trình sinh lý sinh 
trưởng của cây kể cả thành tế bào, màng tế bào, các 
nhiễm thể và hoạt động của enzyme (Sharples an 
đohnson (1977)). Còn đối với vấn đề sau thu hoạch thì 
theo Trywah, Yuong (1974); Fearson và Lohr (1990) 
chứng minh Ca làm giảm các quá trình trao đổi cơ bản 
của sản phẩm rau quả như làm giảm quá trình hô hấp 


17 


và giảm tống hợp ethylene, ngoài ra còn hạn chế quá 
trình chín mềm của quả, hạn chế phân giải cloruafñl 
(Buescher và Hobson 1982), tăng cường kháng cự với 
tổn thương do lạnh (Perring 1968, Moline 1980) và 
chống lại sự nhiễm vi sinh vật gây thối (Sams và 
Conway 1984). 


Theo nghiên cứu của Yuen xử lý ion Ca để bảo 
quản mận không những kéo dài thời gian bảo quản mận 
đàm chậm quá trình chín của mận Blood, Laroda, 
Rosa .) 1 tuần ở 20°C mà còn làm giảm những tổn 
thương trên bề mặt quả. Yuen chỉ ra rằng khi xử lý ion 
Ca với mận có thể làm giảm tổn thương bằng cách bảo 
quản mận thu hoạch độ chín ương. 


Thực hiện phương pháp xử lý bằng hóa chất theo 
nhiều cách nhúng trong dung dịch chất diệt nấm, phun 
hay xông hơi, nồng độ, liều lượng chất xử lý, thời gian 
xử lý tùy thuộc vào các công nghệ cụ thể. 


Song vấn đề chất tên dư trong sản phẩm quả bảo 
quản phải xem xét một cách nghiêm ngặt và phải chấp 
hành theo đúng qui định của các tổ chức an toàn vệ sinh 
thực phẩm. 


3. Phương pháp điều chỉnh thành phần 
không khí 


Điều chỉnh thành phần không khí (giảm hàm 
lượng O; và tăng hàm lượng CO;) nhằm ức chế tối đa 
những hoạt động sinh lý sau thu hoạch bất lợi cho việc 
bảo quản mận, ức chế hô hấp, ức chế sự chín, ức chế 
sinh trưởng, ức chế hoạt động của vi sinh vật và côn 


18 


trùng gây hư hỏng quả. 


Phương pháp điều chỉnh thành phần khí được tiến 
hành ở hai cách: 


+ Cất giữ trong không khí được kiểm tra (CA). 
+ Cất giữ trong không khí được thay đổi (MA). 


Cất giữ trong không khí được kiểm tra (CA) là quá 
trình quả được cất giữ trong điều kiện thành phần. 


V. KỸ THUẬT BẢO QUẢN MẬN 
1. Qui trình bảo quản mận tam hoa 
1.1. Qui trình bảo quản nhiệt độ thường 


Mận thu hái 


19 


Đặc tính kỹ thuật : 

- Để nơi thoáng, mát, không ẩm, nắng. 

- Thời gian bảo quản: lỗ ngày 

- Tỷ lệ hao, thối dưới 5%. 

1.2. Qui trình bảo quản nhiệt độ lạnh 


Xếp thùng 
Bảo quản lạnh 5°C (Kiểm tra) 


Đặc tính kỹ thuáit: 
- Nhiệt độ (t9) = 5°C + 2; Ẩm độ (W) = 80 - 90% 


- Thời gian bảo quản: 45 ngày 
- Tỷ lệ hao hụt dưới 10%. 


20 


2. Giải thích các bước trong qui trình 
2.1. Thu hút 0uà lựa chọn rrộtt 


Đây là công đoạn rất quan trọng, để bảo quản có 
hiệu quả tốt mận phải thu hái và lựa chọn hết sức cẩn 
thận. Mận sau khi hái ở trên cây phải được xếp ngay 
vào sọt, thùng cát tông có lót đệm Không nên cho mận 
vào bao tải hoặc xúc đổ từ chỗ này sang chỗ khác. Vân 
chuyển mận phải nhẹ nhàng, tránh vung mạnh, va đập. 


Mận chọn cho bảo quản phải đảm bảo đúng yêu 
cầu kỹ thuật quả không bị sây gát, đập nát, sâu hoặc có 
triệu chứng nhiễm vi sinh vật và côn trùng. Càng giữ 
được lớp phấn trên bề mặt quả khi thu hái, vận chuyển 
và xử lý thì chất lượng bảo quản càng tốt. Độ chín khi 
thu hái có ảnh hưởng đến chất lượng mận bảo quản. Độ 
chín 1ð - 20% là độ chín thích hợp cho bảo quản ở nhiệt 
độ thường, còn bảo quản ở nhiệt độ lạnh thì độ chín 20 
- 80% là tốt nhất vì ở độ chín này chất lượng cảm quan 
của mận đẹp hơn cả. Mẫu mận bỏ ra khỏi lạnh 4 ngày 
mà vẫn bóng đẹp cứng, tươi, quả ửng hồng. 


9.9. Rửa tẩy trùng 

Ở công đoạn này mận được rửa bằng nước thường 
để loại bỏ các bụi bặm, đất cát bám trên bề mặt quả. 

Quá trình rửa phải hết sức nhẹ nhàng, tránh va 
đập mạnh, không dùng nước xì mạnh vào mận. 

Mặc dù là công đoạn không quan trọng nhưng 
cũng góp phần tẩy rửa các tạp chất hữu cơ và loại bỏ 
các phần bụi và loại vi sinh vật bám trên bê mặt. 


21 


2.38. Xử lý bảo qudrn 


Các chất dùng để xử lý trong bảơ quản là những 
chất được phép dùng ở Việt Nam, theo qui định an toàn 
lao động và vệ sinh thực phẩm của Bộ Lao động (NÐ 06, 
20/1/1995 CP-NĐ) và Bộ Y tế (QĐ 867/1998 QĐ-BYT). 
Công dụng của các chất này là diệt và ức chế sự phát 
triển của vi sinh vật, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, 
giảm tỷ lệ thối, hao hụt và kéo đài thời gian bảo quản. 


Cacbendazim dùng với tỷ lệ 0,2%, CaClạ 1%. 


Mân sau khi ráo nước được ngâm trong dung dịch 
chất xử lý trong 5 phút. Vớt ra, để ráo nước và hong 
khô trên sàn nhà có trải lớp giấy báo ở dưới để cho mận 
chóng khô. Có thể dùng quạt gió, không được hong khô 
bằng khí nóng hay phơi nắng. 


Ngoài ra có thể áp dụng phương pháp xử lý nhiệt. 
Phương pháp này đặc biệt tốt đối với bảo quản lạnh. 
Làm tăng độ giòn cứng sau khi để ra khỏi lạnh. Phương 
thức thực hiện là duy trì mận ở nhiệt độ 38°C trong 2 
ngày hay ngâm trong nước nóng 47°C trong 5 phút. 

3.4. Bao gói 

Mận sau khi để khô ráo hoàn toàn được đưa vào 
trong túi PE để bảo quản. Tác dụng của việc bao gói làm 
giảm hao hụt, ức chế cường độ hô hấp, ức chế sự tạo 
thành ethylene, kìm hãm sự chín của quả xà kéo dài 
thời gian bảo quản. 

Chọn lựa loại túi PE thích hợp (về độ dầy, độ 
thoáng khí, chất liệu) quyết định hiệu quả của quá trình 


22 


bảo quản mâận. 


Mỗi túi chỉ đóng khoảng 2 - 4 kg mận (2 kg cho 
bảo quản nhiệt độ thường, 4 kg cho bảo quản lạnh). Đó 
là khối lượng thích hợp để mang, vác an toàn trong quá 
trình bốc đỡ, kiểm tra cũng như trong bảo quản. 


Không nên để chiều cao của mận trong túi dầy quá 
20 cm, để tránh sự đè nén lên nhau ảnh hưởng đến chất 
lượng mận bảo quản. Mỗi túi có đặt gói hấp thụ 
ethylene. Tùy theo liều lượng trong túi mà đặt lượng 
chất hấp phụ cho thích hợp. 


2.ð. Xếp kho 


Yêu cầu kho bảo quản mận ở nhiệt độ thường phải 
cho ráo, thoáng mát,... Vì mận được thu hoạch trong 
thời gian hè là thời gian nóng nhất trong năm 32 - 
86°C, nên điều kiện kho bảo quản phải thông thoáng. 


Để tận dụng khoảng không của kho nên để các 
dàn. Các dàn này có thể kết cấu để đặt các túi mận lên 
hoặc đặt các sọt, rổ đựng mận. Sọt hay rổ đựng mận 
phải nhắn không có các cạnh gờ tránh cọ xát ảnh 
hưởng đến túi mận, quả mận. 

Kích thước của sọt hay rổ đựng tái mận nên vừa 
phải (khoảng 5O x 30 x 20 cm) để vừa đủ khoảng 8 - 
10 kg mận. Tránh đè nén nhiều và cũng vừa đủ để 
khuân vác, xếp đỡ và kiểm tra được đễ dàng. 

Nếu các sọt đảm bảo độ chắc, có thể đặt các sọt 
chéo nhau và không cần phải đàn. Phải chú ý là khi đặt 
các sọt không được đè lên quả. ` 


23 


Đối với bảo quản lạnh, làm dàn là cần thiết để tận 
dụng dung tích của kho. 


2.6. Bảo quản 


Đối với bảo quản ở nhiệt độ thường cần chú ý đến 
vấn đề thông thoáng, mát dịu không bị nắng gió, không 
bị bịt kín. Đến ngày thứ 7 cần phải kiểm tra, nếu có 
điểu kiện cần phải loại ngay những quả thối để tránh 
ảnh hưởng đến quả khác (vì thối của mận chủ yếu là 
thối ướt). Những quả thối này phần lớn là do sơ sót 
trong quá trình lựa chọn, nên loại ngay được thì bảo 
quản cho hiệu quả cao. 


Thời gian bảo quản mận có thể kéo dài 1õ, 20, 25 
ngày tùy theo điều kiện bảo quản, khí hậu bảo quản và 
độ chín khi thu hái... 


Đối với bảo quản lạnh cần chú ý tới nhiệt độ bảo 
quản và độ ẩm không khí. Nhiệt độ thích hợp từ 6 - 
8°C, độ ẩm không khí bằng 7ð - 80% (hoặc ở 0C nếu 
như máy móc biện đại, chạy tốt). Còn bảo quản ở nhiệt 
độ 2 - B°C lại gây tổn thương nhiều hơn sau khi ra khỏi 

b 


lạnh, 
Thời gian bảo quản lạnh có thể kéo dài từ 40, 50 
đến 60 ngày tùy thuộc theo độ chín khi thu hái. 


Để đảm bảo chất lượng mận sau khi ra khỏi lạnh 
mà vẫn bóng đẹp cần phải điều chỉnh nhiệt độ bảo quản 
lên đến 17 - 20°C 2 ngày trước khi đưa ra khỏi lạnh. 


24 


VI. YÊU CẦU TRANG THIẾT BỊ THỰC NGHIỆM 


+ .kL ° ` ° 
1. Các điều kiện làm việc 
Kho bảo quản, cao ráo, thoáng mát... 


Sàn nhà rộng khoảng chừng 20 mỶ bằng gạch xi 
măng (phải râm mát, không bị nắng mưa ảnh 
hưởng). 


Giá để đặt sọt, rổ. 


Các khay hoặc sọt, rổ để đặt các túi mận lên 
(mỗi túi khoảng 4 kg). 


2. Dụng cụ 


Để chuẩn bị bảo quản một tấn mận cần phải 


chuẩn bị các dụng cụ sau : 


Rổ tre hoặc rổ nhựa to : 3-B cái 
Châu to 200 lít : 3-5 cái 
Găng tay cao su : 2 đôi 
Giấy báo : 10 kg 
Nhiệt kế loại 100°C : 3 cái 


3. Các chất xử lý cần thiết 


Hóa chất chống nấm : Cacbendazim 1 kg/tấn 


Túi nylong (30 x 40 mm) : 2,5 kg/tấn 
Chất hấp phụ ethylene : : 1 kg/tấn 


26 


MỤC LỤC 
Trang 

I. BẢO QUẢN MẬN TAM HOA 
VÀ TÂM QUAN TRỌNG:......oc 2216662222222. 66c 8 
II CÁC QUÁ TRÌNH XÂY RA KHI BẢO QUÁN MẬN......5 
1. Các quá trình vật lý.......................-- --------+--seesrrrrrer 5 
2. Quá trình sinh lý, sinh hóa.......................-------:«--s>- Ỹ 

_ II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN QUÁ TRÌNH BẢO 

QUẦN MÃN s2 out 932v ad2 02806: himtnipea 10 
† Đổ Giác Đu HÃI 206 bàdiabkeb¿weasasadDni 10 
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm ....................... 12 
TV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ĐỀ BẢO QUẢN MẬN..13 
1. Phương pháp xử lý nhiệt.......................--------sssss> 18 
2. Phương pháp xử lý bằng hóa chất...................... -- 16 
3. Phương pháö điều chỉnh thành phần không khí.18 
V. KỸ THUẬT BẢO QUẢN MẬN...........................----------- 19 
1. Qui trình bảo quản mận tam hoa.................... --- -- 19 
2. Giải thích các bước trong qui KH số 64-á8 21 
VI. YÊU CÂU TRANG THIẾT BỊ THỰC NGHIỆM........... 25 
1. Các điều kiện làm việc....................-- ---s-c++sneseerren 25 
2. Dụng cụ.....................------ series 25 
9. Các chất xử lý cần thiết.......................-.----------s-s>- 25 


Kỹ Thuật Bảo Quản 
Mận tam hoa 


** %& 


Tác giả : TS. Trần Thị Mai 


Chịu trách nhiệm xuấốt bản : LÊ VĂN THỊNH 
Phụ trách bản thảo: NGUYÊN PHỤNG THOẠI 
Biên tập - sửa bài: NGUYÊN THÀNH VINH 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
D14- Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 9523887 ~ 8525070 - 8521940 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
58 Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 8297157 - 8299521 


1 acc run sizgoeizaY .Ð: 


R “ văn 5 

: ¬ le: 

: OANH) ... 

n. -n 
._ t ,„m` 
„/ Z TẾ. sa 
& ~= F) 
^ 
- 


Sách được phát hành tại : 


(ÔN TY PHÁT HÀNH $Á£II BÀ NẴNG 


Địa chỉ : 31 - 39 Yên Bái - Quận Hải Châu - TP. Đà Nắng 
ĐT : 0511.891246 - Fax : 0511.827145 
Email : phsdanaÔdng.unn.un 


kt bảo o quản mận tam hoa 


_JIMHIMII 


0020 
NÑ- Giá : 5.000 


= 000 VNĐ 


